Gỗ MEC là gỗ gì? 


MFC là tên viết tắt của cụm từ Melamine Faced 
Chipboard 


- Gỗ MFC là loại gỗ ván ép hay còn gọi là gỗ ép dăm, được phủ lớp nhựa 
Melamine trên mọi bề mặt của ván, hiện nay có rất nhiều loại cây gỗ chuyên 
được trồng và khai thác để có thể sản xuất loại gỗ MFC này. Các loại cây này 
được trồng và thu hoạch theo thời hạn ngắn ngày, thân cây không cần to. 
Người ta băm và xay nhỏ những cây gỗ này và cùng kết hợp với keo sau đó 
đến bước ép tạo độ dày để hoàn thiện thành phẩm. 


Melamine Faced Chipboard 

— Từ sự trải nghiệm từ K3 Deco thì gỗ MFC hoàn toàn không phải sử dụng từ 
loại gỗ tạp, phê phẩm của gỗ như mọi người vẫn nghĩ. Bề mặt ván gỗ khi hoàn 
thiện có thể sử dụng nhựa PVC tráng lên hoặc in giây vân gỗ tạo vẻ đẹp, sau 
đó tráng lên bề mặt hoàn thiện để bảo vệ cũng như chống ẩm và trầy xước. 

— Gỗ MFC là gỗ gì là Ván gỗ MFC được ứng dụng vô cùng rộng rãi đặc biệt là 
trong lĩnh vực thiết kế nội thất văn phòng, nhà ở, chung cư cao cấp, bệnh viện, 
trường học, nội thất học sinh, sinh viên.v..v.. 

— Hiện nay có gần 80% đồ gỗ nội thất lựa chọn ván MFC để gia công, một phần 
vì chỉ phí phù hợp, và một phần nữa là do có thể lựa chọn được màu sắc đa 
dạng lại vô cùng phong phú và hiện đại. 


2 loại gỗ ép MFC hiện nay được sử dụng 


Đề hiểu rõ hơn về gỗ MFC là gỗ gì thì K3 Deco chia chúng thành 2 loại: gỗ 
MFC chồng thâm và gô MFC loại thường 


Gỗ MFC chống thấm (chống ẩm) 


2 loại gỗ ép MFC hiện nay 


— Hơn 80 mẫu gỗ MFC loại thường thì hầu như tất cả các loại gỗ MFC chồng 
thâm có lõi màu xanh V313 tương tự như màu của gỗ MFC loại thường. Khác 


với MFC loại thường ở điểm này, gỗ MFC chống thắm (âm) được khuyến cáo 
nên sử dụng cho nội thất bàn ghé, tủ bếp, tủ toilet, vách toilet, vách ngăn vệ 
sinh, phòng thí nghiệm, bệnh viện, trường học, những nơi âm ướt và dễ thẫm 
thấu .v..v... Đặc biệt là ở miền Bắc nơi có khí hậu đa số là không khí âm ướt, 
nếu muốn có sản phẩm hoàn hảo và bền bỉ theo thời gian thì quý khách nên 
dùng MFC chống thắm và chống ẩm. 


=> Hiện nay loại gỗ MFC chống âm được sử dụng nhiều và rộng rãi nhất đó là 
làm đồ nội thất bàn ghé, tủ bếp hay vách ngăn toilet. 


Gỗ MFC loại thường: 


Gỗ MFC loại thường và chồng ẩm 


- Gỗ MFC loại thường có hơn 80 màu từ đen, trắng, xám nhạt, xám chì cho 
đến tất cả các màu vân gỗ như Oak (sồi), Ash (tần bì), Maple (gỗ thích), Beech 
(giẻ gai), Acacia (tràm), Teak (giả tị), Walnut (óc chó), Campho (cẩm), Cherry 
(xoan đào), Gỗ đỏ, Nu vàng, Nu đỏ, Gỗ sồi sọc, Si kỹ thuật, Tần bì giả cổ, 
Trắc, Mun hay các màu vân gỗ hiện đại... Tất cả đều giống như gỗ thật. 


=> Xin các bạn lưu ý điểm này: Đối với đồ nội thất văn phòng chỉ cần sử dụng 
ván MFC tiêu chuẩn. Còn đối với đồ nội thất nhà ở, chung cư, bệnh viện hay 
trường học, tủ bếp vách ngăn toilet thì nên sử dụng ván gỗ MFC chống thắm 
hoặc melamine trên nền MDF chống ẩm V313, vì khi đó sản phẩm của chúng 
ta sẽ được bền bỉ hơn theo thời gian. 


KÉT LUẬN: 

Như vậy từ thông tin mà K3 Deco đã tổng hợp thì để có thê xác định rõ và phân 
biệt được loại thường và loại gỗ chồng thâm, quý khách đề ý ở điêm gỗ MFC 
chỗng thâm thường nặng hơn MFC loại thường khoảng từ 40 đên 60kg/m^3 
và có lõi màu xanh, tông trọng lượng khoảng 740 đên 760 kg/m^3. 


Trang trí nội thất 3 Deco thông tin đến bạn 


https:/www.k3deco.com/2023/07/go-míc-la-go-gi.html 


